07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


Home ẢnhĐẹp §§HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Tìm kiếm trên ChieuTa.Com 


Công ty TNHH Tư Vấn và Đâu Tư Bãt ĐỘng Sản Happy House 
c7 r 2 } 


Lịch thanh toán hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng. 


@ Thông tin cửa hàng 


Trang Chủ » Status » 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo “ai HOÀN TIÊN @®X 
o4 


TRONG 90 NG. 


; =_: ĐN 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn &. 
Lạnh Lão 


& Nguyễn Văn Hiệp #®¿ 0 


Mục Lục Bài Viết 
Status Noel Một Mình Buồn Trong Đêm Giáng Sinh! 


Status noel FA (Forever Alone) là những dòng trạng thái được nhiều bạn đọc tìm kiếm nhiều trong những 
ngày cuối năm. Có lẽ những ngày gần giáng sinh lòng người cảm thấy buôn và nặng trĩu với nỗi cô đơn. 

Và ngay lúc này, một vài câu status giáng sinh một mình sẽ giúp xoa dịu nỗi buồn, ngỗn ngang và suy tư 
trong lòng, và đó cũng là cách thay cho lời muốn nói về tâm trạng của bạn. 





x< 
.- ¬ = ` ` m^ = =v.ưi =2 5 @® 
Công ty TÌNHH Tư Vân và Đâu Tư Bãt ĐỌng Sản Happy House 
Lịch thanh toán hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng. 

66 Một người bình thường như bao 
người..." 
@ Thông tin cửa hàng 
: Subscribe to Blog via 
Không khí giáng sinh ùa vê trên khắp nẻo đường, con phô. Người ta cảm nhận được sự hớn hở, vui tươi, Email 


rộn rã qua bản nhạc giáng sinh, cây thông hoặc giây kim tuyến trang trí màu sắc rực rỡ, phần nào thể 


hiện qua nét mặt của những người trẻ. Và người ta cũng cảm nhận được sự ấm áp của một mùa giáng 

: sa sửa ~ ` : NT ' " Enter your email address to 

sinh qua sự hạnh phúc của những đôi tình nhân đang tay trong tay. Nhưng vân còn những người, giáng 

' `. : : ˆ ả NT 7 ma subscribe to this blog and receive 

sinh năm nay có lẻ một mình, không cảm nhận được yêu thương, không âm áp... xung quanh chỉ là cái 

2s bí VẤ : notifications of new posts by email. 

lạnh, nôi buôn vay kín. 
doin 6 other subscribers 


^^ 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 1/15 


07:56, 16/12/2021 


›4i.- >> +. HN 





80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


“50.000 





đi ngày đặc biệt này nhé. 


Status Noel Một Mình Cô Đơn 


1. Vậy là một mùa Giáng Sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy em 
đang thấy thế nào, còn anh thì đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác lạnh lùng đang bao trùm lấy cơ 
thể. Nhưng có lẽ cái lạnh chờn vờn phía bên ngoài da thịt sẽ chẳng khiến cho lòng anh cóng buốt đến thế 
nếu như trái tim anh được sưởi ấm bằng một tình yêu theo đúng nghĩa là tình yêu. 


2. Sài Gòn chưa một ngày tuyết rơi mà ai sống ở thành phố này cũng có vài bộ quần áo ấm thủ sẵn, 
chẳng vì lí do gì cả: vì mình thích thì mình mua thôi, vì mình mơ một lần có tuyết, vì mình thích những 
ngày cuối năm này “lên đồ mùa đông” bên người yêu tà tà dạo phố những buổi tối trời se lạnh, xếp hàng 
cùng mua li trà sữa trân châu đường đen dù biết là... hay ghé một nơi quen dùng bữa tối trong tiếng 
nhạc giáng sinh âm áp. Làm gì cũng được cả, vì giáng sinh đang đến rồi, tự thưởng cho bản thân điều 
mình thích như món quà Noel của riêng mình, tại sao lại đắn đo nhỉ! 


3. Một mùa giáng sinh nữa đã đến rồi. Trong cái không gian se lạnh của mùa đông, những tâm thiệp Noel 
rực rỡ, những cây thông với đầy màu sắc như khoe mình đầy kiêu hãnh. Thắm thoát thời gian trôi thật 
nhanh, để hôm nay chúng ta lại hân hoan chuẩn bị chào đón ngày Chúa sinh ra đời. Một vài ngày nữa, 
hình ảnh thân thương, quen thuộc sẽ xuất hiện khắp trên các con phố, đó là ông già noel và Công chúa. 


4. Noel về rồi! Thắm thoát mà cũng qua nhiều năm xa nhà, xa cái cảm giác được đón noel tưng bừng, 
âm áp bên gia đình, người thân! Năm nay bố mẹ phải đón noel buồn hơn rồi! Những đứa con mỗi người 
một hoàn cảnh nên không ở bên nhau trong ngày vui này. Kính chúc gia đình và người thân yêu, bố mẹ 
của chúng con sức khỏe, niềm vui và bình an của Chúa Giê-su hài đồng! Chúc cho tất cả hưởng một 
đêm giáng sinh thật trọn vẹn trong vòng tay âm áp của Hài Đồng Giê-su! Và nhận được những món quà 
tinh thần vô giá của ông già noel. 


5. Quanh năm chỉ thích nghe nhạc noel và chờ cả năm chỉ mong đến noel. Buồn cái là nghe nói noel ở 
Sài Gòn không lạnh. 


6. Giáng sinh lại đến, cái lạnh của mùa đông mang đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Khi ra ngoài, nhìn mấy 
cặp tình nhân nắm tay nhau. Tôi lại nhớ đến giáng sinh năm ngoái, lúc đó tôi cũng đứng nhìn. 


7. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ giáng sinh rồi đó anh. Lẽ ra giờ này các cô gái khác đang ngồi lên kế 
hoạch để đi chơi với người yêu. Nhưng mà em thì lại cô đơn anh ạ. Anh có hiểu là con gái ở tuổi này mà 
cô đơn thì sẽ sốt ruột đến thế nào không? 


8. Rồi một ngày em sẽ hiểu. Tình yêu, nếu em còn bị nó làm cho đau lòng thì đó vẫn còn là tình yêu. 
Nhưng nếu một ngày, bão táp mưa sa đêm qua cũng không làm cho em rơi lệ nữa. Thì khi đó, em sẽ 
nhận ra. Yêu hay không yêu cũng có khác gì nhau. Vẫn cứ cô đơn như vậy. Một mình em động lòng, một 
mình em đau lòng... Noel buồn. 


9. Trải qua vài mùa Giáng sinh, giờ cũng quên dần, cũng mạnh mẽ hơn, chỉ nghĩ rằng nhiều khi giữa hai 
người còn cần có duyên phận, ngày anh thổi sáo chơi đàn thì mình vẫn còn chăn trâu cắt cỏ, thì đã là lỡ 
duyên nhau. 


10. Năm nào cũng vậy, cứ giáng sinh là lại chỉ có một mình, vài năm đầu có khóc vì buồn nhưng giờ lại 
thấy quen rồi, có vài mối quan hệ thấy vậy mà vô dụng thật, chẳng cứu lấy một đêm an lành cho mình. 


^^ 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


Bài Viết Mới Nhất 


45+ Ảnh Chế Noel FA, Hình Ảnh Chế Giáng 
Sinh Không Có Gấu Tháng Mười Hai 14, 2021 


Hình Ảnh Cỏ 4 Lá Cute: May Mắn, Niềm Tin, 
nộ Vọng & Tình Yêu Tháng Mười Hai 13, 2021 


Thơ Chế Noel FA, Chùm Thơ Noel Chế FA 
Không Có Gấu Hài Hước & Bựa Tháng Mười 
Hai 13, 2021 


Thơ Noel Buồn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng 
Sinh Buồn & Cô Đơn Tháng Mười Hai 11, 2021 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô 
Đơn & Lạnh Lễo Tháng Mười Hai 10, 2021 


45+ Avatar Cặp Đôi Cute Love, Đáng Yêu Dành 
Cho Nam & Nữ Tháng Mười Hai 9, 2021 





Có vấn & Giám Khảo: PGS TS. Đặng N 
Anh, Phó Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật Cô 
nghiệp 


JobOKO.com - Tạo CV PRO 


Nhà Thơ Được Yêu Thích 


Xuân Diệu 


(1916-1985) - 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) —- 162 Bài Thơ 





Hàn Mặc Tử R 
(1912-1940) ~ 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) - 160 Bài Thơ 





Nguyễn Bính 
2/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ 








13. Một giáng sinh buồn, ngoài kia đang nhộn nhịp biết mấy, còn mình cô đơn đối mặt với bốn bức tường, 
xa gia đình. Nhìn gia đình hàng xóm quây quần ăn tối, mở tiệc tưng bừng mà ghen tị, thôi đành lủi thủi đi 
ăn tối một mình. Đến quán ăn đông không để tả, từng nhóm từng nhóm bạn nói cười ríu rít. Còn mình, 
dường như tách biệt khỏi thế giới này, cố hoàn thành xong phần ăn rồi lại về nhà trọ một mình. Về đến 
nhà lại bật mấy bài nhạc giáng sinh nghe cho vui tai mà trong lòng lại thắm thía nỗi cô đơn cào xé. 


14. Buồn phiền nhiều rồi, những gi phải lo phải nghĩ cũng đã trôi qua. Có buồn rầu thì kết quả vẫn không 
khá hơn được. Trân trọng những khoảnh khắc đáng nhớ thôi, trân trọng mùa lễ mà cả năm chỉ có một 
ngày mình yêu thích nhất. Đến lúc chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn rồi. 


15. Một mùa giáng sinh nữa lại về, chúc mấy tình yêu có một giáng sinh âm áp, an lành bên những người 
thân yêu, không có ông già noel mà chỉ có bà già noel này thôi, chúc những ai đang cô đôn sớm có nửa 
riêng của mình, đừng buôn vì điều này, bởi ở đâu đó trên thế gian này cũng có một nửa riêng là của bạn, 
giáng sinh thật hạnh phúc nhé mọi người. 


16. Giáng sinh đang đến gần, ngoài chúc mọi người có một lễ giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc, anh 
còn bày tỏ rằng năm nay muốn có một lễ giáng sinh thật ấm áp bên gia đình và người thân. 


17. Chúc mọi người giáng sinh và đón chào năm mới vui vẻ hạnh phúc và bình an nha. Chúc gia đình 
mình vượt qua mọi khó khăn. Quên hết mọi buồn phiền năm cũ để đến đón chào năm mới thật là bình an 
trong tay Chúa và Mẹ Maria. 


18. Trong trăm ngàn sự buồn chán. Lòng dặn lòng phải tự biết làm mình vui mới hay giáng sinh đã đến 
tới khúc chân rồi. 


19. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết 
cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, ấm áp, mặc dù sự thật là 
trời đang rất lạnh. 


20. Thật ra ngày giáng sinh là cái ngày tồi tệ nhất của những con tim cô đơn, khi mà họ phải làm những 
điều mà họ không bao giờ muốn. Đi tìm đọc những dòng tâm trạng buồn trong đêm noel và cũng không 
quên dành tặng cho một ai đó những lời chúc đêm giáng sinh, dẫu biết sẽ không được gì, nhưng vẫn 
phải làm để trọn vẹn nghĩa vụ của một người thương thầm. 


21. Noel năm nay có gì vui. Chẳng có gì ngoài một mình giữa mùa đông lạnh. Ngoài đường đông người 
qua lại, nhìn những cặp đôi âm ấp bên nhau. Không có người yêu cũng đâu có sao, cũng có bạn bè. 


22. Trong đời này, đẹp nhất là tình yêu, mà đau đớn nhất cũng chính là tình yêu. Tiền, tài, danh, vọng có 
thể dư thừa, mà thiếu hụt mắt tình yêu, cuộc sống tự dưng khuyết một phần. 


23. Vẫn vượt qua mọi gian khó, cố gắng đề đến với ước mơ, sẽ mãi như vậy. Chúc gia đình thân yêu, 
anh em, bạn bè, quý thầy, cô và mọi người có một giáng sinh thật an lành, ấm áp và hạnh phúc. 


24. Tôi quen rồi mỗi giáng sinh đơn lạnh và yên bình bên cạnh nỗi cô đơn. Tim nhỏ bé chẳng yêu được 


nhiều hơn, đành câm nín riêng mình rưng rưng mắt. 


25. Giáng sinh lạnh, nhưng sao lạnh bằng khi không có em. Mùa hè ấm, nhưng sao ấm bằng khi được 
bên em. Nửa vòng Trái Đất xa, nhưng vẫn có chuyến bay đến, một vòng Trái Đất khi bên em, chẳng có 
đường bay nào khi em quay lưng lại. Nhưng anh biết chắc, chúng ta luôn hướng về nhau. Chúc em 
Giáng sinh vui vẻ. 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp (36) 


Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
(22) 


Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu (24) 
Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất (26) 
Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp (27) 
Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu (38) 


Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
(46) 


Miìa Xiiân (20) bó 


Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 
- Mùa Xuân — Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


3/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza | ~“: 








28. Rồi cũng đã đến ngày này, khi chúng ta chỉ còn có thể ngang qua nhau như hai người xa lạ. Mùa 
giáng sinh buồn cô đơn. 


29. Đến với nhau có thể vì những lí do rất đơn giản, cũng có thể vì những lí do đơn giản đó mà rời xa 
nhau. Có một số người, bản thân không thể nhớ đến, bởi vì nhớ đến sẽ đau. Cho nên chỉ có thể chọn 
cách quên đi, nhưng thực chất lại không thể quên, chỉ là bản thân giả vờ quên. 


30. Thật ra thì chuyện tình cảm đừng đặt vấn đề quá quan trọng trước khi yêu rằng đối phương phải yêu 
mình nhiều hơn. Đơn giản thôi bạn đối với người ta thế nào thì nhận lại như vậy. Thấy không ồn thì dừng 
lại. 


31. Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn 
sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẽ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! 
Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ 
cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có 
những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời! 


32. Thế đấy! Lại thêm một mùa Giáng Sinh đã đến, không biết từ khi nào mà em cảm thấy ghét đến thé. 
Nó làm em buồn, làm em nhớ anh một cách da diết. Nhìn thấy người ta được tặng quà, cùng nhau đi 
chơi mà lòng cảm thấy tủi thân khó tả. 


33. Noel có lẽ là một ngày lễ trong mùa đông khiến những người cô đơn như tôi cảm thấy câm ghét nó 
nhất. Thui thủi một mình trong phòng, chẳng dám ra ngoài vị sợ thấy những đôi tình nhân tay trong tay 


với nhau thì buồn lắm. 


34. Đêm đông đến rồi sao lòng em cảm thấy lạnh hơn, đêm đông không tuyết mà sao lòng em lạnh buốt? 
Chắc có lẽ vì ngọn nến hồng trong đêm đông cô đơn không đủ đề suồi âm Anh và sưởi ấm chính eml 


35. Sao mà mùa đông năm nay lạnh vậy! Mùa đông lạnh hay do lòng tôi có những bồi hồi khiến cho lòng 
se lạnh như chưa bao giờ được lạnh. Cảm thấy cô đơn và lạc long trong đêm đong se lạnh. 


36. Mùa đông tuy lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng mùa đông tuy yếu nhưng đủ sưởi ấm trái tim của người 
yêu thương. Noel là dịp để bày tỏ tình cảm yêu thương của mình đến với những người xung quanh, và 


mở trái tim để đón nhận một mùa đông ấm áp nhé. 


37. Nhà thơ ngân vang khúc ca đêm giáng sinh, mang về trong tôi nỗi trống vắng cơn đơn, đêm giáng 
sinh buồn hơn cho những ai cô đơn lẻ loi. Từ khi em mãi cách xa, mùa xuân ngỡ như không bao giờ 
quay trở lại. Từng ngày qua anh cố quên mà sao trong bao giấc mơ mỗi đêm về bóng dáng em không 
phai nhạt từng nụ hôn trao nhau, lại đây anh ôm ấp nào... giấc mơ vội tan mới. 


38. Noel năm nay thật là buồn không người yêu không gia đình bên cạnh. Con xin cầu nguyện trước 
chúa hãy giúp cho mẹ con khỏi bênh tật lúc nào cũng vui vẻ không lo nghĩ nhiều. Tuy con không theo 
chúa nhung hôm nay con nguyện xin người hãy giúp con điều đó. Con tạ ơn chúa. 


39. Đường phố người người nhà nhà cùng nhau đón một mùa noel ấm áp, nhưng sao trong lòng em cảm 
thấy buồn đến vậy. Hôm nay nhận được lời chúc mừng giáng sinh từ anh không biết nên buồn hay nên 


VUI. 


40. Người ta bảo rằng, mùa đông năm nay Hà Nội không lạnh hơn năm trước, nhưng em lại cảm thấy giá 
buốt tận tâm can. Chợt nhận ra mình xa nhau thật sao anh, ký ức vỡ vụn nhói lòng và tê tái. 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


4/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza / ~“ 








Status Giáng Sinh Cô Đơn Một Mình 


41. Hôm nay cũng vậy mai cũng như thế cuộc trò chuyện giữa chúng ta cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và 


buồn chán... Lại một mùa noel buồn tênh. 


42. Ngoài đường mọi người tấp nập đi đón noel còn mình thì sao, lang thang trên khắp nẻo đường con 
phố, khi nào mỏi thì dừng chân tìm một quán nào đó vào ngồi cứ như vậy bao giờ mình mới tìm thấy một 
chỗ để dừng chân đây? 


43. Gục ngã trước nỗi nhớ, em muốn khóc cho vơi đi nổi buồn, người yêu ơi giờ này anh ở đâu, giáng 


sinh đã về máy mùa rồi đó. 


44. Giáng sinh là một điều gì đó thú vị mà sao anh lại có cảm giác trống trải và buồn đến thế. Cũng vì em 
không còn thuộc về anh và cả trái tim của em cũng không còn là của anh... vẫn biết không chỉ có anh 
mới cô đơn trong cái mùa đông năm nay, ngoài kia vẫn nhiều người giống anh mà họ vẫn vượt qua đấy 
thôi nhưng có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian. 


45. Thôi thì mùa đông cũng đến rồi, chúc cho ai đó hạnh phúc bên một nữa yêu thương kia. Còn ai cô 
đơn sẽ tìm được một bờ vai để nương tựa chia sẻ. 


46. Giáng sinh được xem là mùa của yêu thương và hạnh phúc, nhưng cơ sao khi giáng sinh đến mình 
lại cảm thấy trở nên lạnh lẽo và vô vị đến như vậy. Giáng sinh năm nay không còn là giáng sinh của 


những năm trước, cái lạnh như sát muối vào tim vậy. 


47. Hôm nay là một ngày giáng sinh, cho dù là chiêm ngoan của chúa hay đạo phật thì mọi người đều 
xuống phố để đi chơi, hèn hò... nhưng cớ sao mình chỉ muốn ở phòng, khép kín cửa và mở một bài hát 
giáng sinh, với mình thế là đã quá đủ. 


48. Giáng sinh đã về ở khắp mọi nơi giáng sinh như Merry Christmas, Jingle Bell... rộn rã khắp nơi trên 
khắp con phó, lòng mình cũng thấy vui nhưng thoáng chóc lại buồn, phiền muộn, cảm thấy thâu thấu 
trong tim và lòng người quạnh thắt mà không biết vì sao. 


49. Lang thang khắp các nẻo đường quen thuộc trong cái lạnh tê tái của mùa Giáng sinh để bắt gặp tấp 

nập người trên phố, để bắt gặp lung linh đèn neon vui mắt, để bắt gặp những nhộn nhịp của phố phường 

và những trang hoàng lộng lẫy khắp mọi nơi, để bắt gặp những mũ len, khăn choàng âm áp mọi người 
^ 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html S/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza ¡L ““ 








51. Giáng sinh năm nay, mình sẽ lại muốn có được một chút ấm áp của yêu thương, sẽ lại muốn được 
dắt tay đi lang thang giữa cái giá lạnh mùa đông mà nghe lòng âm áp. Sẽ lại muốn chui người vào một 


nơi nào đó vừa an toàn vừa ấm áp. 


52. Có lẽ bạn, tôi và nhiều người khác không khỏi chơi vơi, lạc lõng khi nhận ra rằng trong những ngày 
tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mà mình cũng chẳng có được trọn vẹn những niềm vui. Có ai không 
khỏi buồn khi ngày nối tiếp ngày chỉ là những thứ cũ mèm cứ lặp ởi lặp lại, và có những thứ dù đã cố 
quên mà thi thoảng lại cứ ùa về nhức nhối, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua mà lại xa vời chẳng thể 
chạm vào. Và đôi khi người ta cứ hay chùng chình như vậy. 


53. Giáng sinh năm nay, vẫn là tôi một mình đi nhà thờ.Vẫn là khung cảnh năm nào đó tôi đến, nhưng tôi 
chẳng còn chênh vênh, lạc lõng nữa. Tôi đã tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống và tôi hài lòng về 
điều đó. Tôi tự hỏi còn biết bao cô gái, chàng trai cũng đang chênh vênh như tôi dạo nọ? Chỉ muốn nói 
với họ rằng hãy cứ lạc quan lên, chuyện gì cũng sẽ qua và nỗi buồn cũng vậy đấy! 


54. Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc anh đi về một nơi xa xôi, xa em, xa 
cả những góc phố những con đường thân quen, những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối 
liền hai đầu đất nước dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi khi giật mình 
nhận ra thì mình đã mất nhau, không một lời chia tay, không một lời giải thích. Chúng ta im lặng và bước 
dần ra khỏi cuộc đời nhau. 


55. Một khoảng thời gian dài em chông chênh, bước đi hụt hãng giữa đời... vẫn nghĩ về anh thật nhiều. 

Rồi một ngày, trong giắc mơ em gặp anh cùng một ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội, trong mơ 
em thấy chị ấy đang hếch mũi lên ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quấn quit trong gió trong vòng tay 
của anh và em, em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người để rồi giật mình tỉnh giác, mắt em 


nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi. 


56. Trời miền Nam mấy hôm nay lạnh lắm! Mỗi khi sắp Noel bao giờ trời cũng lạnh như thế này và Noel 


năm nay chắc em lại một mình lang thang ngoài đường ngắm người, ngắm xe qua lại một mình. 


57. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Từng dãy đèn trang trí đỏ rực 
trên nền trời tạo nên một không gian đầy âm áp. Hai ngày nữa là đến giáng sinh rồi mà. Anh mỉm cười, 
lấy điện thoại chụp một bức hình có cây thông Noel to đùng trên phố, rồi bám gửi đi. Bên kia khung chat 


nút đèn xanh vẫn sáng. 


58. Em đã chờ ngày Giáng sinh đến, đã hy vọng rất nhiều vào một cuộc hội ngộ. Anh biết không, em đã 
ở gần, rất gần anh vào đêm Giáng sinh ấy, để rồi anh lướt qua em giữa dòng người tấp nập. Em đã thấy 
cô ấy cười, nhưng tại sao em lại khóc? 


59. Nhịp bước của mùa đông về cùng Giáng sinh đang gõ cửa, tiếng chuông thánh đường vang trong 
tiếng kinh cầu cho ước nguyện của mọi người được gửi gắm tới chốn yên lành. Em có chờ mong không 
khi tiếng gió lạnh hòa quyện trong những bài thánh ca như hiền hiện lên ký ức của thời gian đã qua. 
Từng ánh đèn lung linh giăng mắc trong màn đêm sáng rực rỡ đề lời thánh ca vang vọng mãi. 


60. Một mùa Giáng sinh nữa lại về cùng với giá lạnh, cố gõ đều nhịp thở để xoa vào lòng những âm êm 
bằng tiếng kinh cầu, mang cả mùa đông có tuyết chạy về ôm vào lòng những du miên ngọt ngào. Em sẽ 
vẫn gửi lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinh để tận hưởng niềm vui vỡ òa bởi mình người may mắn 
nhất thế gian khi những nguyện ước được thấu hiểu, được sẻ chia và trở thành hiện thực phải không? 


61 Minh yêu Giáng sinh dù chưa năm nào mình thực sự có được một Giáng sinh ấm áp và ý nghĩa. 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


6/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza ¡/ ““ 








63. Sẽ lại muốn bước vào nhà thờ lúc 12h đêm để nghe tiếng chuông thánh đường vang vọng, để nhìn 
mọi người làm lễ và cầu nguyện trước đắng tối cao. Và mình... cũng muốn có một điều ước cho dù 


không phải là một con chiên ngoan đạo. 


64. Một ngày mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo, bình thường như những mùa đông khác, ta trở về phòng trọ 
của mình, và chợt cảm thấy cô độc lạ kỳ. Một mình trong căn phòng trống vắng, một mình nấu và ăn 
cơm, nghe nhạc một mình, đọc sách một mình, và khóc...cũng một mình. Những giọt nước mắt cứ vô 
tình rơi, ướt gối mềm mà ta không hề biết. Những giọt nước mắt ta đã cất dấu sau cái vẻ lạnh lùng, cứng 
cỏi. Đã rất lâu rồi ta không khóc, kể từ khi ta nhận ra rằng: “Giọt nước, dẫu có rơi nhạt nhòa khuôn mặt, 


^ 1 


thì cũng chính ta phải tự lau khô chúng mà thôi”. 


65. Mùa đông, bàn tay ta lạnh băng dù đã được bao bọc kỹ bằng găng tay âm áp. Cái lạnh khiến ta cảm 
thấy đau nhói ở lồng ngực nhiều hơn. Và cái nhàn nhạt của thời tiết khiến ta cảm thấy mình bị giam hãm, 
tù túng và bề tắc. Và ta bắt đầu hoài niệm, bỗng thấy nhớ nhà đến nao lòng. Nhớ những bữa cơm chiều 
với mâm cơm nghỉ ngút khói, nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nồi than, uống trà và kể cho 
nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống. Mặc kệ ngoài kia là mưa gió thét gào... 


66. Đêm Noel, những con phố ngập trong ánh đèn rực rỡ, người ta sóng đôi nhau bước vào nhà thờ, âm 
áp, an lành. Riêng ta vẫn lẻ loi, đôi bàn tay được sưởi ấm bởi ngọn nến lung linh mà ta đang cầm. Ta nhẹ 
nhàng hòa vào dòng người đang tiến vào thánh đường, để cảm thấy mình không còn cô độc. Nhìn ngọn 
nến, ta chợt nghĩ về hạnh phúc... Hạnh phúc có đôi khi lung linh huyền ảo như vũ điệu của ngọn 
lửa,nhưng cũng dễ dàng vụt tắt, để lại đêm tối mịt mù cho những ai không biết quý trọng yêu thương. 
Thánh đường nơi ta đến, đâu hẳn chỉ dành cho những con chiên của chúa, mà trong đêm noel lạnh giá 
này, trái tim của kẻ ngoại đạo như ta cũng đã được sưởi ấm bởi yêu thương, bởi sức nóng của niềm tin 
và hy vọng, bởi hạnh phúc thật sự đằng sau những nụ cười ấm áp của những tâm hồn đã tìm thấy chốn 
tựa nương. 


67. Còn chưa tới Giáng sinh mà đường phố đã ngập tràn những màu đỏ và trắng. Người ta nắm tay nhau 
đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao. Dù chỉ có một mình nhưng 
em cũng bước đi và cũng muốn ước. Có thể em đã quá lớn tuổi để được nhận một món quà từ ông già 
tuyết và có lẽ chẳng ai ngoài anh có thể thực hiện được điều ước ấy của em... 


68. Có những điều nhỏ nhặt cứ bắt người ta phải nhớ, nhớ trong suốt cuộc đời mình. Nó đơn giản chỉ là 
một nụ cười trong lành, một món quà nhẹ nhõm môi khi tiếng chuông của mùa Giáng sinh rộn rã vang 


lên... 


69. Nghe những bản nhạc guitar cùng ai? Có bàn tay ai sưởi ấm một bàn tay. Mùa đông trước mùa cô 
gái và chàng trai là một đôi. Mùa đông trước Giáng sinh bên hồ có tuyết có đôi. 


70. Tháng mười hai về, có cô gái đứng chông chênh giữa hai bờ quên nhớ. Mùa Giáng sinh năm trước, 
còz<ó những lời hẹn ước nhưng Giáng sinh năm nay chỉ còn hai bàn tay lạnh ngắt vì yêu thương năm 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


115 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 





KidsPlaza ¡L ”“ 


Giáng sinh tươi vui, nhấp một vài ly rượu vang thơm nhẹ, hay cùng nhau nguyện cầu cho những điều an 





lành... 


72. Em có nghe thấy không những âm thanh của niềm vui hạnh ngộ cũng đã cất lên hòa trong nụ cười 
làm chảy cả mùa đông, tan đi tuyết lạnh. Giáng sinh lại về rồi hãy để ta gom hết sắc nắng của mùa đông, 
cả sự an yên của nhịp thở, cả niềm vui trong hạnh ngộ, sự an lành trong đêm noel lung linh huyền ảo để 


lời nguyện cầu của em sẽ vươn tới vòm trời Giáng sinh ngập sắc. 


73. Giáng sinh năm nay, vẫn là tôi một mình đi nhà thờ.Vẫn là khung cảnh năm nào đó tôi đến, nhưng tôi 
chẳng còn chênh vênh, lạc lõng nữa. Tôi đã tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống và tôi hài lòng về 
điều đó. Tôi tự hỏi còn biết bao cô gái, chàng trai cũng đang chênh vênh như tôi dạo nọ? Chỉ muốn nói 
với họ rằng hãy cứ lạc quan lên, chuyện gì cũng sẽ qua - và nỗi buồn cũng vậy đấy! 


74. Tôi còn nhớ mùa Noel năm ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau. Em là một người con gái hiện đại, em 
thông minh, bản lĩnh và luôn mạnh mẽ trong mọi trường hợp. Còn tôi thì khác, tôi yếu lòng, con nít và 
ngay đến cả một chút can đảm để nói lời xin lỗi mà đến bây giờ tôi cũng không thể nói ra. 


#5. Giáng sinh, mùa mà tôi không thích tẹo nào, bởi lẽ nó mang ởi hơi ấm và trả lại sự cô đơn, hụt hãng, 
ganh tị khi bất giác thấy những đôi trai gái đi bên nhau, dành cho nhau những cử chỉ âm áp. 


76. Mỗi dịp Giáng Sinh về, lòng ta có chút náo nức, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Giữa giá lạnh, 
giữa bao người có đôi, mình ta vẫn lẻ. Món quà Noel mà ta mong đợi nhất khi đó có lẽ chỉ là một ai đó 
yêu thương, thấu hiểu ta. Nếu tác giả Hạ Lan tìm kiếm một bóng hình trên phố mùa Noel thì tác giả Lãng 
Khách lại “ngồi trong căn phòng vắng/ nghe nhạc khúc cô đơn”. 


77. Những kẻ cô đơn vốn dĩ chẳng ưa mùa đông, khoác lên mình chiếc áo âm dày sụ lang thang dưới cái 
rét căm căm thật khiến người ta dễ tủi thân bật khóc. Đâu ai muốn đơn độc mãi trên hành trình dài dằng 
dặc lắm dông gió, nhưng người cần kề cạnh thì đã khuất bóng sau một câu nói hững hờ, yêu thương mới 


tắc đường nên cô đơn vẫn cứ là một mình. 


78. Giáng sinh cô đơn, nghe thật não nề. Bình tâm ngồi nghĩ lại, đôi khi tôi thấy cô đơn cũng đâu có gì 
đáng sợ, điều sợ hãi nhất là cô độc trong chính tình yêu của mình. Khi chưa có người yêu, bạn tha hồ 
làm những gì mình thích, đi đến những nơi muốn đến, gặp những con người xa lạ, lắng nghe câu chuyện 
bàng bạc chất thơ cuộc đời. Rồi dạo bước trên phố đông người, ngắm nhìn ánh đèn lung linh muôn màu 
nơi thành phố tưởng chừng xa lạ mà hóa ra lại thân thuộc vô ngần. 


79. Hà Nội không buồn, không cô đơn như những gì trong suy nghĩ trước đây của tôi. Giáng sinh năm 
nay cũng như thường lệ, tôi chọn một góc nhỏ ban công quán cà phê nhìn xuống lòng đường, ngồi nhâm 
nhi tách trà nóng còn nghi ngút khói, nghe một bản nhạc du dương khi trầm khi bổng, mọi thứ cứ nhẹ 
tênh trôi đi. Giữa thành phố chật chội, inh ỏi tiếng còi xe mỗi giờ tan tầm, ai cũng sẽ cất giữ cho riêng 
mình thứ cảm xúc trong ngần để bấu víu lúc yếu lòng gục ngã. 


Giáng Sinh Năm Nay Vẫn Một Mình — Tác Giả: Nguyễn Duy Minh 
Huyễn 

Noel năm nay em đã từng rất mong chờ, vì lúc đó em vẫn cho rằng mình sẽ được hạnh phúc năm tay 
người mình yêu dạo quanh trên con phố tấp nập người qua lại. Giờ đây, có lẽ em vẫn sẽ bước trên con 
đường mà em đã dự định từ trước, vẫn sẽ cảm nhận không khí một năm sắp qua đi, vẫn sẽ cầu nguyện 
những điều mà em muốn. Nhưng nó sẽ chỉ khác với trong kế hoạch của em một chút thôi, đó là sẽ không 
có anh trong đó. Khi ngẳắng đầu nhìn bầu trời đêm kia, em sẽ mang theo điều ước giáng sinh của mình 


^^ 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 8/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 





KidsPlaza ¡L ““ 


chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho một ngày làm việc, em bắt đầu hành trình trên con đường quen 





thuộc. Thả hồn theo từng cơn gió vụt qua mặt, em giật mình chợt nhận ra con đường hằng ngày mình đi 
có gì đó khang khác. À, phải rồi, những cửa tiệm ven đường quen thuộc giờ tràn một màu đỏ tươi rực rỡ, 
dòng người đi lại quanh em cũng tràn đầy hưng phấn hơn mọi ngày. Cũng đúng thôi, đã đến gần cái 
ngày mà các cặp đôi tận hưởng bầu không khí hạnh phúc bên nhau, Noel sắp đến rồi đó anh ạ. 


Xung quanh em, em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các cô gái đang yêu, ánh mắt ấm áp của các 
chàng trai khi nghĩ đến người mình yêu. Giữa bầu không khí đó mà sao em thấy lạc lõng quá anh ạ. 
Cách đây không lâu, cũng chỉ có 2 tuần thôi anh, em đã từng ngồi lên kế hoạch cho Noel của mình, của 
em và anh. Em đã mỉm cười rất nhiều khi nghĩ đến nó, em mong chờ rất nhiều đến cái ngày kia. Mọi 
người đều nghĩ, em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng có lẽ anh cũng biết, trong chuyện tình cảm em lại là 
một cô bé nhút nhát đến mức nào, đặc biệt khi đó là tình yêu đầu của em. Việc theo đuồi anh là dũng khí 
mà em mắt rất nhiều thời gian, tinh thần để gom góp lại được. 


Anh có nhớ không, nụ hôn đầu giữa hai chúng ta, anh lúc đấy có khi nào nghĩ rằng em đối với nụ hôn đó 
không có cảm xúc? Không phải đâu anh ạ, lúc đó tim em đã đập rất nhanh, cảm giác rất khó miêu tả 
được, nhưng theo thói quen, em rất khó trong việc biểu hiện nó ra ngoài. 


Hạnh phúc dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ thật ngắn gủi khi chỉ có cảm xúc từ một phía phải không anh. 
Em biết anh sẽ nghĩ rằng em là một đứa thất thường, mới hôm trước em còn hồ hởi muốn khoe kiểu tóc 
mới với anh, nhưng hôm sau em đã nhẫn tâm ra quyết định cho đoạn tình cảm của chúng ta. À không, 
em nghĩ, có lẽ chỉ là ra quyết định cho đoạn tình cảm của riêng em mà thôi. Vì anh đâu có coi nó như 
những mối tình kia của em. Em chỉ là người xuất hiện đúng lúc anh cần có một cô gái ở bên cạnh khi 
muốn đi xem phim, cần một cô gái quan tâm anh, coi anh là trung tâm mà thôi. Anh cần một người như 
thế nhưng anh không muốn bắt cứ bạn bè của anh biết đến sự tồn tại của cô ấy. Anh à, như vậy là rất tàn 
nhẫn với em đó. 


Noel năm nay em đã từng rất mong chờ, vì lúc đó em vẫn cho rằng mình sẽ được hạnh phúc năm tay 
người mình yêu dạo quanh trên con phố tấp nập người qua lại. Giờ đây, có lẽ em vẫn sẽ bước trên con 
đường mà em đã dự định từ trước, vẫn sẽ cảm nhận không khí một năm sắp qua đi, vẫn sẽ cầu nguyện 
những điều mà em muốn. Nhưng nó sẽ chỉ khác với trong kế hoạch của em một chút thôi, đó là sẽ không 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 9/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 





D4. T2 NHƯ 


mặt nhìn những áng mây trên trời, ngăn cho giọt lệ không rơi. Và rồi em bước tiếp, ừ, Merry Chrismast. 





Bạn Có Còn Thấy Cô Đơn - Tác Giả: Aki 


Đôi khi tôi ghét cảm giác của chính mình những dạo trước. Nhiều khi đã muốn buông bỏ nhưng lòng lại 
cố chấp níu lại, và cứ thế nên cứ chờ những thứ mà chính tôi còn chẳng biết chúng ở phương nào. 


Không khí Giáng sinh ùa về khắp các góc phố, con đường. Người ta cảm nhận được sự tươi vui, rộn rã 
qua những bản nhạc Giáng sinh, qua những cây thông được trang hoàng đủ màu sắc, qua nét hân hoan 
hiện lên trên nét mặt những người trẻ. Và người ta cũng cảm nhận được sự ấm áp của Noel qua nét mặt 
rạng ngời của những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau đi trên phố trong cái rét ngọt của mùa đông và 
nói cười hạnh phúc. 


Có năm nào đó vào dịp Giáng sinh như thế này bạn đã hồi hộp ghi thiệp mừng sinh và gửi cho người bạn 
yêu thương bằng tất cả những tin yêu? 


Có năm nào đó bạn và người ấy cũng từng hạnh phúc như những đôi tình nhân kia? 
Và mùa cũ ấy qua rồi, mùa Giáng sinh này bạn có còn thấy cô đơn không? 


Có lẽ bạn, tôi và nhiều người khác không khỏi chơi vơi, lạc lõng khi nhận ra rằng trong những ngày tháng 
tươi đẹp nhất của cuộc đời mà mình cũng chẳng có được trọn vẹn những niềm vui. Có ai không khỏi 
buồn khi ngày nối tiếp ngày chỉ là những thứ cũ mèm cứ lặp đi lặp lại, và có những thứ dù đã cố quên mà 
thi thoảng lại cứ ùa về nhức nhối, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua mà lại xa vời chẳng thể chạm vào. 


Và đôi khi người ta cứ hay chùng chình như vậy. 


Có một lần trong cơn mưa chiều rất vội, tôi dừng lại để khoác áo mưa nhưng rồi chợt nhớ là mình đâu có 
mang theo, và thế là mưa hắt vào mặt, rát buốt, và ướt sạch. Còn chàng trai đi song song với tôi thi 
thoảng lại hỏi cô gái ngồi sau rằng cô có ướt không trong khi chiếc áo mưa ấy anh kéo về phía cô đến 
hơn một nửa, và mưa cũng đang hát vào mái tóc anh. Họ hạnh phúc biết bao! Về đến nhà, tôi định nhắn 
cho ai đó rằng hôm nay tôi lại hậu đậu và ướt mưa chỉ để người đó sẽ lại mắng tôi rằng sao em hay quên 
đến thế. Tôi soạn tin nhắn, nhưng lại xóa đi vì bây giờ chúng tôi chẳng còn là gì của nhau cả, anh bận 


mất rồi. 


^^ 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


10/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza ¡/ ““ 








Có một năm, tôi đến nhà thờ một mình, mà thật sự thì cũng chỉ có mình tôi mà thôi, tôi không có ai ở bên 
cạnh cả. Len lỏi giữa biển người, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Đèn nháy đủ sắc màu, bài hát Giáng sinh 
vang lên rộn rã, tiếng người cười nói, tiếng loa vang lên và dòng người ồn ào chẳng làm tôi thấy khá hơn 
tẹo nào. Ngược lại, tôi còn thấy mình lạc lõng gấp bao nhiêu lần. Họ lướt qua tôi và tôi lướt qua họ, mặc 
nhiên không một lời chào, không một ánh mắt để tôi cảm thấy ấm áp. Rệu rã, mệt mỏi, tôi quay về. 


Đôi khi tôi ghét cảm giác của chính mình những dạo trước. Nhiều khi đã muốn buông bỏ nhưng lòng lại 
cố chấp níu lại, và cứ thế nên cứ chờ những thứ mà chính tôi còn chẳng biết chúng ở phương nào. 


Giáng sinh năm nay, vẫn là tôi một mình đi nhà thờ.Vẫn là khung cảnh năm nào đó tôi đến, nhưng tôi 
chẳng còn chênh vênh, lạc lõng nữa. Tôi đã tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống và tôi hài lòng về 
điều đó. Tôi tự hỏi còn biết bao cô gái, chàng trai cũng đang chênh vênh như tôi dạo nọ? Chỉ muốn nói 
với họ rằng hãy cứ lạc quan lên, chuyện gì cũng sẽ qua - và nỗi buồn cũng vậy đấy! 


Còn bạn, bạn còn thấy cô đơn không trong mùa Giáng sinh này? 


Giáng Sinh Này Chỉ Còn Một Mình Tôi — Tác Giả: Parkour Star 


Giáng sinh, mùa mà tôi không thích tẹo nào, bởi lẽ nó mang ởi hơi ấm và trả lại sự cô đơn, hụt hãng, 
ganh tị khi bất giác thấy những đôi trai gái đi bên nhau, dành cho nhau những cử chỉ ấm áp. Nhớ lại 
những phút giây ấy đến giờ, sống mũi vẫn còn cay, cái cảm giác nóng lạnh lạ thường đôi khi vẫn xuất 
hiện luần quân đâu đó quanh tôi. Hôm ấy trời lạnh một cách lạ thường, tiết trời ấy như muốn sắp đặt cho 
tôi, cho em, cho mối nhân duyên trời định. 


Có ai đó đã từng nói rằng tình yêu đầu bao giờ cũng thế, sẽ có một người lướt thật nhanh qua ta, nhưng 
họ chẳng bao giờ biến mắt một cách hoàn toàn cả, dù mong manh và chông chênh, họ vẫn ở đó. Mối tình 
đầu thật khó để quên đi. 


Tôi còn nhớ mùa Noel năm ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau. Em là một người con gái hiện đại, em thông 
minh, bản lĩnh và luôn mạnh mẽ trong mọi trường hợp. Còn tôi thì khác, tôi yếu lòng, con nít và ngay đến 
cả một chút can đảm để nói lời xin lỗi mà đến bây giờ tôi cũng không thể nói ra. 


Tất cả bắt đầu như thế, một người con trai và một người con gái, họ đã đèo nhau trên khắp những ngõ 

đường, con phố đề hoà mình vào ngày lễ Noel, ngày lễ mà tôi cảm giác là em rất thích, em thích nó hơn 

cả khi được cầm trên tay hộp chocolate mà tôi trao trong ngày lễ tình nhân. Buổi tôi hôm ấy, bất đắc dĩ 
^ 


https://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


11/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


(& (50.000 


KidsPlaza | ~s“ 








Giáng sinh, mùa mà tôi không thích tẹo nào, bởi lẽ nó mang ởi hơi ấm và trả lại sự cô đơn, hụt hãng, 
ganh tị khi bất giác thấy những đôi trai gái đi bên nhau, dành cho nhau những cử chỉ âm áp. 


Nhớ lại những phút giây ấy đến giờ, sống mũi vẫn còn cay, cái cảm giác nóng lạnh lạ thường đôi khi vẫn 
xuất hiện luận quần đâu đó quanh tôi. Hôm ấy trời lạnh một cách lạ thường, tiết trời ấy như muốn sắp đặt 
cho tôi, cho em, cho mối nhân duyên trời định. 


“Tớ lạnh! Cậu cho tớ mượn cái túi áo của cậu một lát nhé, yên tâm đi không mắt đâu mà lo”. Câu nói mà 
bất giác tôi nghe được từ em, nó nhẹ nhàng, hiền dịu. Những ngày sau đó, tôi không biết vô tình hay là 
cố ý tôi và em thường xuyên chạm mặt nhau trên lớp học, giữa tôi và em giờ đây lại có một cảm giác mà 
từ trước đến giờ hầu như tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Có phải tôi và em đang ngại khi chạm mặt 
nhau không? Có phải tôi đang thích em không? Có phải tôi và em đang tiến xa hơn mức tình bạn? 


Thời gian cứ như vậy, nó trôi qua rất vô tình, vô thức nó trôi qua theo những cơn mưa. Và khi cảm thấy 
thật sự an toàn, tôi mới dám nói ra những dòng suy nghĩ của mình, tôi lấy hết can đảm để hẹn gặp em 
trong buồi chiều mưa phùn, gió thổi se lạnh. “Tớ thích cậu, mình yêu nhau nhé!” bấy nhiêu là đủ, bao 


nhiêu cảm xúc chỉ một câu nói. 


1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi sang tháng thứ 5, tất cả đã ngắt quãng và để lại một vết thương lòng trong 
tôi. Nhưng với tôi, tình yêu với em là tình yêu đẹp, trong sáng và ngây thơ nhất. 


Tình yêu tuổi học trò, đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ. Nó đẹp bởi chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong 
sáng, thậm chí ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Bởi chúng ta biết những năm tháng ấy không bao 
giờ quay trở lại một lần nữa. Đề rồi sau này khi vô tình chạm mặt nhau, ta có thể mỉm cười như hai người 


bạn cũ. 


e« Thơ chế noel hài hước 

e Thơ tình noel buồn cô đơn 

e« Thơ tình mùa đông buồn 

se. Hình ảnh mùa đông tâm trạng 
e« Ảnh chế Noel cô đơn hài hước 


Như vậy, các bạn vừa xem những dòng status giáng sinh buồn, cô đơn và những tản mạn hay trong đêm 
giáng sinh dành cho những con người cô đơn. Hi vọng qua bài viết các bạn sẽ tìm được cảm xúc của 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 12/15 


07:56, 16/12/2021 80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buôn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


DEAL 
PP "TIẾP. n 








9/5 (1 bình chọn) 


Bài Viết Liên Quan: 


e STT Valentine FA, Status Ngày Valentine 14/2 Tâm Trạng Buồn & Cô Đơn 


eỔ STT Tháng 11, Status Xin Chào Tháng Mười Một Mùa Nhớ, Đầu Đông 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


45+ Ảnh Chế Noel FA, Hình Ảnh Chế _ Thơ Noel Buồn, 45+ Chùm Thơ Tình  STT Tháng 12, Status Xin Chào & 
Giáng Sinh Không Có Gấu Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn Viết Về Tháng 12 Mùa Đông 


f2 Chuyên Mục: Status 


t Thẻ: Cô Đơn/ Status Hay Về Tình Yêu 


^^ 


htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


13/15 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


07:56, 16/12/2021 
50.000 





€3 N: 
| 
Ì ngAr 


KidsPlaza ¡L ”“ 





About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 


cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Đề Lại Một Bình Luận 


Email của bạn sẽ không được hiễn thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


Email * 
14/15 


L) Notify me of follow-up comments by email. 


L) Notfy me of new posts by email. 
htfps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 


07:56, 16/12/2021 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lẽo 


— 


041.1. r2 HN và 





Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 





Bài Viết Mới Nhất Bình Luận Mới Nhất 


45+ Ảnh Chế Noel FA, Hình Ảnh Chế Giáng Sinh Không Nguyễn Văn Hiệp trong Bảy Chữ 

Có Gấu Tháng Mười Hai 14, 2021 
Liệu trong Bảy Chữ 

Hình Ảnh Cỏ 4 Lá Cute: May Mắn, Niềm Tin, Hy Vọng & 

Tình Yêu Tháng Mười Hai 13, 2021 Nguyễn Văn Hiệp trong 45+ Những Hình Ảnh Buồn Giọt 
Nước Mắt Rơi Cô Đơn & Tâm Trạng 

Thơ Chế Noel FA, Chùm Thơ Noel Chế FA Không Có 

Gấu Hài Hước & Bựa Tháng Mười Hai 13, 2021 

Bạn Bè Của Tôi 
Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buôn & 
Cô Đơn Tháng Mười Hai 11, 2021 


^ ụ 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân 
80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & _ trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 
Lạnh Lễo Tháng Mười Hai 10, 2021 


và giúp tôi nhiều 


6 5. - PFn 





< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com Old) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


^^ 


hftps://chieuta.com/stt-noel-fa-buon-status-noel-buon-fa-co-don-trong-dem-giang-sinh.html 15/15 


